Rao 

Hồ Xuân Thiện 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Hồ Xuân Thiện 
Rao 


“Ai mua bánh mì nóng giòn đê” 

Có lẽ không người Việt Nam nào lại chưa bao giờ được nghe 
một tiếng rao hàng rong. Nếu được xếp hạng thì rao có lẽ là 
một trong các loại hình văn hoá phi vật thể đặc biệt nhất 
của nước ta. Trong bài viết này tôi xin chỉ bàn về rao hàng 
tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Những người bán hàng tại các sạp cố định ở chợ thường 
không bao giờ rao hàng cả. Họ chỉ mời khách mà thôi. Ví dụ 
như: “Anh ơi, thịt ngon lắm, mua không anh”. Nhưng những 
người bán hàng rong trên các đường hẻm nhỏ, nơi mà người 
mua thường là các bà nội trợ hoặc các em nhỏ ở tận phía 
sau nhà, thì phải biết rao. 

Trong thời bao cấp, cả xã hội đều khó khăn. Những bà nội 
trợ thường là nghèo và ít người có xe đạp hoặc xe gắn máy 
để đi chợ khi đột nhiên cần những món hàng cần thiết. Vì 
vậy họ có nhu cầu mua những món hàng được giao tận nhà. 
Những người bán hàng rong lại thường là những người 
không có nghề nghiệp, và sức lao động cũng quá rẻ. Cung 
và cầu đã gặp nhau. Người nội trợ không cần đi đâu xa để 
mua hàng, mà người bán hàng lại bán được với giá cao hơn 
ở chợ một ít. 

Không chỉ nhắm vào các bà nội trợ, người bán hàng rong 
cũng thường bán các món ăn vặt cho trẻ em như kem, các 
loại khoai (lang, mì), trái cây (cóc, ổi, xoài, mận), chè (xôi 
nước, đậu), bánh tét, bánh ít... Người lớn và trẻ em thời 


trước thường ít đến các quán/chợ để ăn quà, mà đợi người 
bán hàng rong rao lên là chạy ra đường để mua và ăn tại 
nhà. 
Có nhiều món hàng người ta có thể rao được. Câu rao hàng 
hay nhất và gây xúc động nhất mà tôi từng nghe là: 

“Nem chay giá rẻ hai đồng 

Mời anh mời chị cô bác vui lòng ăn nem 

Ăn rồi cô bác nhìn xem 

Vinh hoa phú quý rõ ràng” 
Câu rao trên là của một ông cụ bán nem. Ông khoảng 70 
tuổi vào cuối những năm 1980, lung cong, lặn lội đi bán nem 
chay. Ông phải chống gậy, và càng ngày càng loà. Mỗi lần 
có người trả tiền là ông phải ghé mắt thật gần vào tờ bạc để 
kiểm tra, nhưng vài năm sau đấy ông loà đến nỗi không thể 
xem thấy gì cả. Ông phải kèm thêm bán vé số, và người 
mua thường là mua một nhưng tặng hai, ba lần trị giá nem 
họ mua của ông. Có nhiều người chỉ cho ông tiền mà không 
mua món gì của ông cả. 
Rao hàng cũng dễ, không phải mất nhiều thời gian và trí tuệ 
để chọn một câu rao. Mà cũng không cần phải rao hay hơn 
người khác thì mới bán được hàng. Lời rao chủ yếu là liệt kê 
các món hàng mình có thể bán được, nếu tốt hơn thì miêu tả 
thật ngắn gọn tính chất của chúng để lôi cuốn người mua. 
Điển hình của các câu rao hàng là từ cuối cùng thường là 
“đê” (nói trại ra của “đây”) hoặc “hôn” (nói trại ra của 
“không”) và kéo rất dài, như ngâm thơ vậy. 
Tiếng rao càng có tầng số cao (lanh lảnh), cường độ lớn (to), 
thì khả năng phát tán theo không khí sẽ càng cao, đi càng 


xa hơn, và có thể sẽ đến tai các bà nội trợ đang nấu ăn hoặc 
rửa chén ở tận sau nhà họ. 

Có nhiều người đạp xe bán bánh mì vào ban đêm thường 
rao: 


“Bánh mì nóng hổi 

Vừa thổi vừa ăn đê”. 
Khi đêm về, thấm lạnh và mệt, họ giảm số từ trong câu rao 
của mình xuống, và câu rao chỉ còn: 

“Bánh mì nóng giòn đê”. 


Hay chỉ là: 


“Bánh mì đê”. 


Không ai bảo ai, nhưng thường thì người bán hàng nam giới 
dùng từ “đê” để kết thúc câu rao, còn người bán hàng nữ 
giới dùng từ “hôn”. Có lẽ do từ “hôn” nghe mềm mại và nữ 
tính hơn là “đê”. 


“Ai ăn cà pháo mắm tôm hôn”. 


“Ai ăn xăm xa bánh lọt hôn”. 
“Ai mua thịt heo hôn”. 


Nói đến bán thịt heo dạo, tôi lại nhớ đến một chị thường bán 
thịt heo ở xóm tôi. Thịt heo cũng nặng nên chị thường đội sề 
thịt trên đầu. Chị người mập mạp, và là em út trong một gia 
đình cũng toàn là các chị em bán thịt heo. Cả nhà đều mập 
như nhau, có lẽ mỗi người cũng phải đến gần trăm ký. Bà chị 
cả có nhà gần xóm tôi. Lúc còn bé tôi học cùng trường với 
con gái bà chị cả. Cô bé lúc nhỏ cũng xinh xắn, nhưng lấy 
chồng hơi sớm (lúc khoảng 18-19 tuổi gì đấy), và từ lúc cô đi 
bán thịt heo cùng mẹ thì kích thước cũng bắt đầu tăng theo. 
Nếu theo đúng như di truyền thì có lẽ bây giờ cô cũng bước 
vào hàng tạ. 

Chắc chắn món hàng được rao bán bởi nhiều người nhất là 
món vé số chiều xổ. Tại các tỉnh miền Nam, vé số (tên gọi 
chính thức là “Vé số kiến thiết”) được mỗi tỉnh xuất bản và 
bán theo từng ngày nhất định trong tuần. Có ngày chỉ có 
một tỉnh bán, nhưng cũng có ngày trong tuần có hai tỉnh 
xuất bản vé số. 

Lời rao vé số thường khô khan và không đa dạng, chỉ bao 
gồm: “Vé số” + tên tỉnh + “chiều xổ đê”. 

Người lớn hay con nít đều bán vé số được, nếu có khả năng 
đi bộ tốt. Họ thường nhận vé số của đại lý từ chiều hôm 
trước, và bán cho đến chiều hôm sau. Người bán vé số phải 
có một tập giấy kết quả trúng số của 30 ngày trước đó, vì vé 
số trúng có giá trị 30 ngày kể từ ngày phát hành. Người dò 
vé số thường tự cảm thấy mình phải mua vé số mới vì đã 


làm mất thời gian người cho mình dò số. Nhiều khi họ cũng 
chẳng muốn mua tiếp, nhưng nhìn người bán vé số tội 
nghiệp đang đứng chờ mình dò số thì họ không nỡ. Vì vậy 
nếu ai bắt đầu mua vé số thì thường mua hàng ngày, và kéo 
dài rất lâu. 

Trong những năm 1975 đến khoảng 1995, khi mọi người đều 
nghèo và kiếm thêm được đồng nào là mừng đồng đấy, 
người dân rất quan tâm đến kết quả xổ số. Mỗi chiều, đến 
thời điểm công bố kết quả xổ số (khoảng 16h30) là người 
dân tụ tập rất đông trước các đại lý có kết quả xổ số. Các 
đại lý này ghi lại kết quả (sau này người ta thường nhận bản 
fax của công ty xổ số gởi đến) và in ra để bán lại cho những 
người bán vé số dạo để họ chạy đi cho khách hàng dò kết 
quả. Thường thì những người bán vé số dạo nhớ những số 
mình bán, và nếu có khách hàng của mình trúng số thì họ 
tìm đến khách hàng đó và xin tiền thưởng. 

Bán vé số mang lại lợi tức cho người bán, nhưng cũng gây ra 
cho họ lắm nhiêu khê. Nếu tới giờ xổ số mà không bán hết 
thì họ vẫn phải trả tiền cho các vé này. Vì vậy cứ trước giờ 
xổ số là những người bán không hết vé lại chạy đi chạy lại 
năn nỉ người khác mua hộ mình, trông thật tội nghiệp. Thỉnh 
thoảng lại có vài em nhỏ sau giờ xổ số vừa đi vừa khóc nhờ 
người khác mua vé đã hết hạn. 

Rao hàng không phải chỉ để bán hàng, mà còn để mua hàng 
nữa. Thường thì món hàng có thể mua được cũng ít, chủ yếu 
là các món phế liệu bỏ đi của các gia đình. Lúc xưa nhà nào 
cũng có một bao để đựng bọc ny lông, chai lọ củ, lon bia 
rỗng, giấy báo cũ... để dành bán cho những người mua ve 


chai dạo. 

Những người mua ve chai thì có câu rao bao giờ cũng dài 
nhất, hay nhất, đa dạng nhất. Tuỳ theo khả năng họ có thể 
mua những gì, và những người mua khác nhau thì có thể 
mua những món hàng khác nhau, vì thế các câu rao của họ 
cũng khác nhau. 


“Ai có boc ny lông, ve chai, chai nước tương, lông vịt, 
thau nhôm cũ bán hôn”. 


Ngoài bán và mua, người rao còn có thể dùng hàng để đổi 
hàng. Phổ biến nhất mà tôi biết thời 1980-1990 là keo chao 
đổi bong bóng. Lũ con nít rất thích tích trữ keo chao ở nhà 
ăn xong để đổi bong bóng được thổi phồng lên bởi chính 
những người mua ve chai. Các bong bóng này thường chỉ 
được thổi bằng miệng vì người mua ve chai không có thiết bị 
để thổi bóng bay, và đây cũng chỉ là một trong nhiều món 
mà họ có thể thu mua được mà thôi nên đầu tư một thiết bị 
riêng cho việc này thì không kinh tế. Vả lại người mua ve 
chai thường gánh hai gánh hàng trên vai mình. Vì gánh càng 
nhẹ càng tốt nên ngoài hàng hoá mua được, họ không để 
thêm món gì vào các gánh đó cả. 

Một phát minh mà tôi cho là to lớn về phương pháp rao hàng 
là sử dụng nhiều dụng cụ phát ra các âm thanh riêng biệt để 
thông báo món hàng mình đang bán, như rung chuông (bán 
kem), lắc xâu nắp ken đập dẹp (đấm bóp giác hơi), dùng 
gậy nhỏ gõ vào một thanh tre (hủ tiếu gõ). Các âm thanh 


này đi rất xa và tiết kiệm công sức rao hàng cho họ. Người 
nghe lần đầu không biết âm thanh đấy là gì, nhưng sau vài 
lần thì họ sẽ tự biết tìm đến người kia để mua món hàng 
đang được rao bán. (Xin mở ngoặc nói ngoài lề một chút. Ở 
miền Nam, khi quảng cáo bán xăng lẻ, người ta thường dùng 
một thanh tre dài khoảng 1 mét, trên đầu cột một bọc ny 
lông, bên dưới gắn vào một cục gạch ống. Dem cái ám hiệu 
đấy ra để trước nhà, tự động sẽ có khách cần mua xăng ghé 
vào. Đây quả là một phương pháp tiếp thị siêu việt để thông 
báo cho khách hàng biết mình đang bán món gì. Phương 
pháp này không cần dùng âm thanh để quảng cáo, mà cũng 
chẳng có tí hình ảnh nào liên quan đến xăng, vậy mà cả hai 
bên đều hiểu nhau). 

Những người thiến heo tại vùng tôi thường dùng một cây 
kèn bằng kim loại với một dụng cụ bóp bằng cao su, nếu 
bóp vào thì sẽ phát ra tiếng kêu í e í e rất đặc biệt. Hình như 
không thể nào rao “Ai muốn thiến heo đê” được, vì có thể 
khiếm nhã (!) nên họ sử dung cây kèn đó làm lời rao. Họ 
thường bóp kèn thì kêu “e”, thả kèn thì kêu “i”, làm như vậy 
4 lần. 

Sau đó những người mua ve chai cũng bắt chước sử dụng 
một cây kèn tương tự như vậy nhưng làm bằng nhựa và họ 
cũng chỉ bóp 2-3 lần mà thôi. Tiếng kèn này cũng không đi 
xa như tiếng kèn của mấy bác thiến heo. 

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật rao hàng 
cũng được nâng lên bằng cách sử dụng các máy phát âm 
thanh. Những người bán lẻ kem Wall's thường sử dụng một 
xe kem được thiết kế theo một mô hình chung, và cùng 


dùng một đoạn nhạc không lời để rao. Xe khá đẹp mắt, nhạc 
lại hay, kem lại ngon, vì vậy số người ăn kem Wall's càng 
ngày càng nhiều. 

Trong những năm gần đây, người dân khắp nơi trên cả ba 
miền đất nước đâu đâu cũng nghe được lời rao: “Trung tâm 
công nghệ hoá màu vừa cho ra đời một sản phẩm mới: keo 
dán chuột... ” 

Lời rao có giọng Bắc rất đặc biệt, và được thu âm vào không 
biết bao nhiêu băng cát-xét mà vô số người bán keo dán này 
rong ruổi khắp nơi trên cả nước sử dụng. Tuy nhiều người 
cho rằng lời rao này gây khó chịu cho người nghe, nhưng 
chắc chắn là người bán phải bán được hàng thì mới tiếp tục 
sử dụng đoạn băng rao hàng này. 

Dần dần theo thời gian, người ta ít đi bán hàng rong trong 
các ngõ hẻm như xưa, vì vậy những lời rao cũng ít dần đi. 
Các anh bán kem cây thì đành thua các xe kem Wall's. 
Người dân bây giờ có nhiều phương tiện vận chuyển cá nhân 
(xe đạp, xe gắn máy) hơn trước nên cần mua gì họ thường 
đạp/lái xe đi chợ chứ ít còn ai chờ những người bán hàng 
rong như trước. Phong trào mua bọc ny lông, chai lọ để tái 
chế cũng không còn nhiều như trước đây. Tuy nhiên, bán vé 
số dạo vẫn phổ biến và chưa thể lâm vào cảnh thoái trào 
trong thời gian trước mắt. 

Tiếng rao hàng từ xưa da đi vào tiêm thức của bọn trẻ, cũng 
giống như lời ru vậy. Tôi có dịp đi nhiều nước chậm phát 
triển (tương tự Việt Nam) như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, 
Malaysia, hay các nước Tây Âu giàu có như Anh, Pháp, Bỉ, Hà 
Lan... nhưng chưa ở đâu tôi lại nghe được những lời rao đặc 


biệt như tại nước mình. Rao hàng đúng là một nét văn hoá 
rất đặc thù của riêng ta. 

Để thay cho lời kết, tôi cũng xin nêu ra một điều đặc biệt 
nữa mà chưa thấy có nước nào có: loa phóng thanh công 
cộng. Các loa này thường được gắn trên cột điện cao trong 
khu dân cư. Mỗi buổi sáng cứ 6 giờ, loa phóng thanh công 
cộng gọi mọi người dậy để tập thể dục (cho dù họ có muốn 
dậy hay không), sau đó lại cập nhật cho họ các thông tin địa 
phương, thông báo các hướng dẫn của chính quyền... Trước 
đây đã có một vài ý kiến trong nước nêu ra vấn đề có nên 
bỏ hẳn các loa này đi hay không, vì chúng là một nguồn gây 
ô nhiễm tiếng ồn rất đáng kể. Nhưng sau đấy không nghe ai 
nói gì đến nữa, và các loa này vẫn tiếp tục công việc hàng 
ngày của chúng như đã từng làm trong nhiều thập kỷ trước 
đây. Có thể nói đây là một cách rao hàng của chính quyền 
đến tận thôn xóm vậy. 

Oxford, 07.08.2007 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Talawas 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 8 năm 2007 


